TÒA  GIÁM  MỤC  GIÁO  PHẬN  HÀ  TĨNH 

Văn  Hạnh,  Thạch  Trung,  Tp.  Hà  Tĩnh,  Hà  Tĩnh 
Email:  vanphongtgm(5)giaophanhatinh.com 
Phone:  0865  165  167 

Sô  05/2019/QĐ-GM 


Văn  Hạnh,  ngày  14  tháng  03  năm  2019 


QUYẾT  ĐỊNH 

V/v:  Thiết  lập  và  Bô  nhiệm  Thành  viên  Tòa  án  Giáo  phận 

Phaolô  Nguyễn  Thái  Hợp,  nhờ  hồng  ân  Thiên  Chúa  và  quyền  Tòa  Thánh,  làm  Giám  mục  Giáo 
phận  Hà  Tĩnh, 

-  Căn  cứ  Giáo  luật  Điều  1420, 1421, 1422, 1430, 1432, 1437,  483  và  các  điều  Hên  quan; 

-  Căn  cứ  nhu  cầu  mục  vụ  của  Giáo  phận; 

Sau  khi  tham  khảo  ý  kiến  của  những  người  hữu  trách; 

QUYẾT  ĐỊNH 

Điều  1:  Thiết  lập  Tòa  án  Giáo  phận  Hà  Tĩnh  theo  quy  định  của  Giáo  luật. 

Điều  2:  Bổ  nhiệm  các  linh  mục  có  tên  sau  đây  vào  các  chức  vụ  trong  Tòa  án  Giáo  phận,  nhiệm 


kỳ  2019 -2024: 

1.  Linh  mục  GB.  Nguyễn  Khắc  Bá 

-  Đại  diện  Tư  pháp 

2. 

Linh  mục  Antôn  Nguyễn  Thanh  Tịnh 

-  Phó  Đại  diện  Tư  pháp 

3. 

Linh  mục  Giuse  Nguyễn  Hồng  Lĩnh 

-  Phó  Đại  diện  Tư  pháp 

4. 

Linh  mục  Phêrô  Nguyễn  Vĩnh  Tâm 

-  Thẩm  phán 

5. 

Linh  mục  Phaolô  Bùi  Đình  Cao 

-  Thẩm  phán 

6. 

Linh  mục  Phêrô  Nguyễn  Hiệu  Phượng 

-  Công  tố  viên  kiêm  Bảo  hệ  viên 

7. 

Linh  mục  Giuse  Nguyễn  Xuân  Vinh 

-  Lục  sự  kiêm  Luật  sư 

8. 

Linh  mục  Phaolô  Lê  Văn  Hùng 

-  Lục  sự  kiêm  Luật  sư 

9. 

Linh  mục  Giuse  Trần  Văn  Học 

-  Lục  sự 

Điều  3:  Quyết  định  này  có  hiệu  lực  kể  từ  ngày  ký. 


Điều  4:  Các  linh  mục  có  tên  ở  trên  có  trách  nhiệm  thi  hành  quyết  định  này. 

GIÁM  MỤC  GIÁO  PHẬN  HÀ  TĨNH 


Nơi  nhận: 

-  Những  người  có  tên  ở  trên; 

-  Lưu  Văn  khố  TGM 


*  Phaolô  Nguyễn  Thái  Hợp 


